
y 

THiHINHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



LÀM SAO ĐỂ LÀM QUEN VỚI LỊCH L 
HÌNH MỚI? 

Tác giả Sế Quân Lương 

Đối với một người tập thể hình, khả năng tự thiết kế chương trình luyện tập của mình là hết sức quan trọng. Tuy 
nhiên, liệu bạn có đủ kiên nhẫn để thực hiện chính chương trình của mình hay không lại là một chuyện khác. T rong 
bài viết dưới đây, bạn sẽ được hướng dẫn cách làm sao để luôn thích nghi được với những lịch luyện tập mới một 
cách hiệu quả. 


Bước 1 : Đặt mục tiêu 



Điều đầu tiên trước khi bắt đầu, bạn phải xác nhận được mục tiêu của mình, và nếu như bạn không biết mục đích 
luyện tập của mình là gì, điều này có thể được nói ngắn gọn trong 3 từ: khỏe hơn, to con hơn và lành mạnh hơn. 
Những mục tiêu này có sự liên hệ mạnh mẽ với nhau, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn không thể đặt sự chú ý của 
mình vào từng mục tiêu một. 






Bước 2: Số set và số rep 



Một khi bạn đã xác định được mình nên tập như thể nào, thì bạn có thể cân nhắc thêm một số yếu tố dưới đây: 

• Nếu mục đích luyện tập của bạn là trở nên càng mạnh mẽ càng tốt, bạn sẽ muốn giữ số rep tập thấp và đồng thời 
tăng số set tập. 

• Nếu như bạn luyện tập với mục tiêu là cơ bắp to hơn, thì các bài tập 3 set, mỗi set 8 đến 1 2 rep cố điển là một lựa 
chọn hoàn hảo. 

• Cuối cùng, nếu như bạn muốn luyện tập để giảm béo tốt hơn, hãy nghĩ đến việc nâng số rep trong một set lên từ 1 5 
đến 20 rep.2 


Bước 3: Lựa chọn đúng động tác 



Danh sách các bài tập và phương hướng luyện tập cũng là một yếu tố quan trọng. Ví dụ, bạn có thể tập các bài tập 
phức tạp khi bắt đầu luyện tập, các bài tập này là các bài tập rất khó, và bạn sẽ muốn tập chúng sớm nhất có thể khi 
mà cơ thể bạn còn sức. Các bài tập cô lập nhỏ hơn nên được đế dành đến nửa sau của buổi tập, trong khi các bài tập 
với phần thân chính và bụng sẽ đóng vai trò kết thúc. Đối với các bài tập đa cơ bắp như Deadlitt, Squat hay 
Benchpress, tốt nhất là bạn nên tập chúng trong nửa đầu của buổi tập, và kế tiếp bới các bài tập cơ đơn. Đối với các 


bài tập kết thúc, bạn có thế nâng đầu gối, Plank hay tập bất cứ bài tập nào có thể cho bạn co bụng 6 múi. 3 


Bước 4: Nghỉ giải lao 



Nghỉ giải lao có lẽ là một trong những quá trình bị lãng quên nhiều nhất trong các lịch luyện tập phố biến. Thế nhưng, 
đây lại chính là một trong những yếu tố then chốt trong sự thành công của bạn. Thời gian nghỉ tùy thuộc vào dạng bài 
tập mà bạn đang thực hiện. Nếu bạn muốn hồi phục co thể hoàn toàn khi đang tập nặng, thời gian nghỉ có thể kéo 
dài đến 2 phút. Đối với các bài tập tăng kích cỡ co bắp, thời gian nghỉ có thể kéo dài từ 45 đến 75 giây giữa các set. 
Trong khi đó, các bài tập giúp tăng cường sự trao đối chất lại đòi hỏi bạn phải duy trì nhịp tim liên tục, vì vậy đối với 
các bài tập này, 30 giây đã là quá nhiều rồi! 


Bước 5: Làm theo luật trước khi phá luật 



Theo thời gian, bạn sẽ ngày càng nắm vững thêm nhiều kinh nghiệm, đến lúc đó phá luật cũng chưa muộn đâu ! Thế 
nhưng, nếu bạn vẫn còn "a-ma-to", hay đon thuần là bạn vẫn đang tập trung vào các mục tiêu chính, thì việc thực 
hiện theo các bài tập mẫu hay những lời khuyên phố biến sẽ giúp bạn hình thành được ý thức luyện tập tốt hon và 
góp phần đinh hướng cho bạn. Đừng quên một điều: chỉ những người thành thạo mới có thể phá luật.5 


Một mẹo nhỏ cuối cùng 


Hai yếu tố cường độ tập và khối lượng tạ sẽ tỷ lệ nghịch với nhau - số rep tăng thì khối lượng tạ giảm và ngược lại. 




Cho nên, nếu bạn thực hiện bài tập nhấn tạ chri với 3 rep một set, khối lượng tạ tập chắc chắn sẽ lớn hơn so với khi 
bạn tập 1 0 rep trong một set. 


Chúc các bạn thành công! 


Theo vothuat.vn 


Xem thêm: 

• Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới 

• 7 bài tập nâng cao giúp ngực thêm căng cơ 

• 5 lời khuyên giúp các bạn nam tập thể hình phát triển cơ bắp thần tốc 

• 12 động tác tập luyện 2 người lý thú và hiệu quả tại nhà 

• Hướng dẫn nấu món cánh gà giúp tăng cơ bắp cho người tập thể hình 


í 


Thích "Li ke" / ' SlrH^re" 


¥ T w E E T 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



Hướng dẫn nấu món cánh gà giúp tăng... 



4 loại bột đậu cho các bạn nam tập ... 



1 3 thực phẩm dinh dưỡng giúp bạn gi... 


Bài kế 





Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Tập thế hình cần ăn uỗng thê nào đê tăng cơ - giảm mỡ 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 


Chưa có nhận xét nào 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Bạn tìm gì hôm nay... 



TRÒ CHƠI 


THỂ HÌNH 









Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 




Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hon thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 








5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TÂP BÀI TÂP ĐÙI BÀI TÂP 

CO TRƯỚC LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP BÀI TÂP PLANK 

NGỰC' 







BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK ĐÔNG TÁC SQUAT 

HÌNH 

ĐÔNG TÁC 
YÓGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VI DEO THỂ 

NHÀ HÌNH 





KHỎEĐẸP.VN 


• Top 1 1 bài tập cơ cầu vai tại nhà tốt nhất không thể bỏ qua 

Bạn có biết cơ cầu vai là một trong những điểm yếu của nhiều người nhưng cũng là nhóm... 

• Làm thế nào để có thể cải thiện tốc độ và đường bơi? 

Nếu bạn muốn thực hiện một bước bơi dài thì việc làm thế nào để giữ hơi và kỹ... 






• 1 0 tư thế yoga trước khi đi ngủ cực tốt cho sức khỏe 

Yoga là một bộ môn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lứa tuổi tập yoga không giới... 

• Tống hợp 50 kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho nàng diện Hè 

Hè đến gần bạn gái đã chọn được kiểu tóc đẹp đón Hè chưa nào? Tóc ngắn đang là... 

• 1 2 bài tập đốt mỡ toàn thân ai cũng nên tập mỗi ngày 

Bạn đang tìm kiếm bài tập đốt mỡ hiệu quả? những bài tập hiện tại làm bạn cảm thấy... 



THỂ 


HÌNH 


Gí 1 gỊte' 1 Tim ki ỂmT uy Chinh 


Bàỉ ngẫu nhiên 


25 KIỂU TẬP PHÁT TRIỂN cơ BẮP SĂN CHẮC VỚI TẠ KETTLEBELL 
■ 1 2.04.201 6 - 0 Comments 

Bạn sẽ có cơ hội tập luyện cho tất cả các vùng cơ bắp với 25 động tác với tạ kettlebell trong video sau đâu... 


7 VẤN ĐỀ TRONG SQUAT VÀ GIẢI PHÁP 
1 9.03.201 6 - 0 Comments 

Đây là những điều bạn cần biết: Squat rộng giúp bạn xây dựng hông và giúp bạn nâng tạ nặng, nhưng đừng quên... 


CALF PRESS ON THE LEG PRESS MACHINE - NHÓN CHÂN TRÊN MÁY TẬP 
06.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Calf Press On The Leg Press Machine. Học kỹ thuật đúng cho bài... 


Bài mới 



ì LÀM SAO ĐỂ LÀM QUEN VỚI L|CH LUYỆN TẬP THỂ HÌNH MỚI? 


Đối với một người tập thể hình, khả năng tự thiết kế chương trình... 

TẬP THỂ HÌNH CẦN ĂN UÔNG THÊ NAO ĐÊ TĂNG Cơ - GIAM Mỡ 



Chẽ độ dinh dưỡng khi bạn quyêt đinh tới phòng GYM cũng... 

3 ^ HLVTHỂ HÌNH CHUYỂN GIỚI ĐẸPTRAI NHƯ HUỲNH HIỂU MINH 



Thân hình 6 múi, gương mặt điển trai rất “soái ca”. . . ít ai biết rằng... 


Bài yêu thích 


s THỰC ĐƠN THAM KHẢO CHO NGƯỜI TẬP GYM 
r h* 22.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Nếu bạn lựa chọn phương pháp tập gym nhằm cải thiện số cân nặng khiêm tốn của mình thì một điều vô cùng quan... 


. _ . I 4 LOẠI BỘT ĐẬU CHO CÁC BẠN NAM TẬP THỂ HÌNH KÈM HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM 

ỹg 1 0.04.201 6 - 0 Comments 

Với những bạn nam tập thể hình không dùng các loại thực phẩm chức năng thì protein trong đậu là sự thay thế... 








PHƯƠNG PHÁP GIẢM MỠ HIỆU QUẢ BẰNG 10 LOẠI THỰC PHẨM QUEN THUỘC 

30.01 .201 6 - Comments Disabled 

Tết Bính Thân 201 6 sắp tới rồi, công sức luyện tập thế hình cả năm có thể đổ sông đổ biến vì mấy ngày này do... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 


